PHẬT PHÁP LÀ THIẾT THỰC, HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ 
THỜI GIAN, ĐÉN ĐỀ MÀ THẦY 


Hôm này là ngày mùng Một Tết, năm Bính Dân (1986). Từ sáng sáng tăng ni Phật 
Tử với một lòng nôn nức lần lượt kéo về thiền đường để nghe những lời chúc Thế đầu 
năm của Thầy Viện Chủ lúc 8 giờ sáng. Chỉ trong một thời gian ngắn là vài tiếng đồng hồ 
thôi mà chúng tôi đã hưởng đầy đủ những đạo vị chưa từng có trong ngày đầu xuân. Vì lý 
do này chúng tôi ghi lại để quý vị cùng hưởng và mong rằng chúng ta không phụ vị đạo 
sư kính mến này. 

Xin mời quý vị nghe bài giảng thứ ba. 

Nhân ngày Tết Nguyên Đán quý tăng ni Phật Tử tới lễ Phật và mừng tuôi tôi. 
Nhân đó tôi cũng có ít lời để bù lại cái công của quý vị đã từ xa mà tới đây. Những lời tôi 
nói đây có lẽ hơi đài một chút, vì lâu lâu mới gặp một lần. Tôi nói cho đầy đủ để quý vị 
nhớ mà tu. Đề tài ngày hôm nay là "Phật Pháp Thiết Thực, Hiện Tại, Không Có Thời 
Gian, Đến Để Mà Thấy." Vì tất cả chúng ta có quan niệm sai lầm về đạo Phật. Cứ nghĩ 
rằng đạo Phật nói những cái gì huyền bí, cao siêu khó hiểu, khó thấy. Nhưng mà không 
ngờ đạo Phật lại là thực tế, là mời chúng ta đến để mà thấy, chứ không phải là khó thấy. 
Đó là cái điều kiện cần thiết. 

Khi nói vấn đề này không phải tự ý tôi nêu lên, mà tôi dẫn trong kinh. Trong hệ 
Pali có một bài kinh tôi đọc từng đoạn, giải thích cho quý vị nghe thì mới thấy câu nói 
này không phải mới lạ, mà đã có sẵn từ thưở nào. Có một người ngoại đạo trong thời Phật 
tại thế tên là Sivaka. Ông hỏi Phật: "Phật pháp là thiết thực, hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà thấy. Như vậy làm sao chứng minh được ý nghĩa đó?" Đức Phật mới trả lời: 
"Nếu nội tâm có tham, ông biết nội tâm có tham? Nếu nội tâm không có tham, ông biết 
nội tâm ta không có tham chăng?” 'Thì ông thưa: "Có” Phật mới nói: "Này Sivaka, nội 
tâm có tham, ông có biết nội tâm ta có tham. Nội tâm không có tham, ông có biết nội tâm 
ta không có tham. Như vậy Sivaka, Phật Pháp thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thấy." 

Nếu nội tâm có tham, ta biết nội tâm có tham. Nội tâm không tham, ta biết nội tâm 


không tham. Thì như vậy nội tâm có tham thì có cái gì? Như tôi đã nói có tham là có khô. 


Nội tâm có tham là có khổ, bây giờ nếu dứt cái lòng tham của nội tâm thì hết khổ. Như 
vậy Phật pháp dậy mình "khổ là do nội tâm có tham". Bây giờ muốn hết khổ phải dùng 
phương pháp tiêu diệt cái lòng tham của nội tâm. Nội tâm hết tham thì thân này hết khổ. 
Thì như vậy Phật Pháp dậy rất rõ ràng và thiết thực, mà thực tế, không có qua thời gian. 
Nghĩa là mình có tham, biết có tham. Khi hết tham, biết hết tham chứ không có nói đợi 
tới hai giờ, ba giờ mới biết hết tham. Có thì biết có, không thì biết không, rõ ràng không 
có đợi thời gian. 

Thì như vậy người tu Phật đến để mà thấy rõ cái Phật Pháp dậy. Do mình thấy có 
tham, rồi cũng do mình thấy hết tham. Như vậy có thấy hay không? Do lòng tin hay là do 
thấy? Đó là sự thật do mình thấy được chứ đâu phải do lòng tin. Như vậy Phật dẫn một 
câu đó, chúng ta đã thấy rõ Phật Pháp là thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để 
mà thấy. Mà đến để mà thấy thì đâu có đặt lòng tin lên trên. Như vậy chúng ta thấy rằng 
bởi vì chúng ta có tham nên chúng ta có khổ. Bởi có khổ, chúng ta tu để diệt lòng tham. 
Khi lòng tham hết rồi chúng ta biết lòng tham hết là chúng ta cũng hết khổ. Thì như vậy 
đó là một lẽ thực, cụ thê không có nghi ngờ gì nữa. 

Chính chúng ta nhận biết ngay nơi nội tâm mình không có ai là người thứ ba chen 
vô biết thế mình hết. Thì như vậy có nên đi coi đồng, coi bóng, coI căn, cOI cơ để coi "tôi 
tu chừng nào hết khổ" ? Mình biết có tham là có khổ. Còn ai biết thế cho mình chuyện đó? 
Mình biết là rõ ràng, không phải do ai biết thế mình được. Thì như vậy Phật pháp là thiết 
thực, là không có thời gian, là đến đề mà thấy. 

Tới phần thứ hai, Phật nói thêm: "Nội tâm có sân, ông biết nội tâm có sân. Nội tâm 
không có sân, ông biết nội tâm không có sân? Như vậy này Sivaka, Phật Pháp thiết thực, 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy." Thì khi nào quý vị nổi sân, quý vị có thấy 
không? Như vậy có sân là có khổ. Khi nào sân là tạo cảnh khổ, mà hết sân quý vị thấy 
bớt khổ. Bớt thì như vậy là cụ thẻ, là thiết thực, là không có thời gian, đến để mà thấy. 
Chứ không phải là chuyện vu vơ mù quáng. Rồi tới nội tâm có si, ông biết nội tâm ta có 
si? Nội tâm không si, ông biết nội tâm không si? Rồi cuối cùng Phật nói: "Nội tâm ta có 
tham pháp, có sân pháp, có si pháp, ông biết nội tâm ta có tham pháp, có si pháp, có sân 


pháp? Này Sivaka, Phật Pháp là thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy." 


Qua câu chuyện bài kinh tôi dẫn, thì thấy rõ ràng là Phật pháp là thiết thực, là cụ 
thể, không có thời gian, đến để mà thấy, chứ không phải chuyện mơ màng hay là chuyện 
huyền viễn, không phải xa xôi gì. Đức Phật chỉ thăng cái tu của người Phật Tử, hay là của 
chư tăng ni với toàn thể Phật Tử, là thiết thực. Mình tu được bao nhiêu mình thấy rõ bấy 
nhiêu. Ngày xưa gặp những việc trái tai gai mắt là mình nổi sân đùng đùng lên, thì bi giờ 
mình biết tu thì lần lần nó giảm. Mà hồi xưa gặp những chuyện trái tai gai mắt thì nổi sân, 
thì mình khổ nhiều ít? Nào là đánh lộn, nào là chửi lộn ... Còn bi giờ gặp những chuyện 
trái tai gai mắt mà mình hết sân, thì lúc đó mình biết không? Nếu không biết thì đâu có 
nói: "Nếu chuyện này mà hồi xưa thì biết tôi." Bây giờ nhờ mình tu khá rồi, cho nên 
chuyện này nó đến mà không sao hết. Thì như vậy mình biết rõ ràng là bây giờ mình bớt 
sân, bớt sân thì mình bớt khổ. 

Phật Pháp cốt chỉ cho chúng ta tu đề diệt khổ trong hiện tại, chúng ta tu được bước 
nào được kết quả của bước ấy chớ không phải chuyện mơ màng. Nghĩa là không phải 
chuyện vu vơ ở đâu, mà tại mình thiếu cái nhận định, thiếu cái thấy rõ ràng, do đó mình 
đâm ra mơ màng. Vì vậy tôi nói rằng, đáng thương cho bao nhiêu người học Phật mà 
không ứng dụng đúng cái tinh thần đạo Phật, cứ lo tụng cầu, mà tụng cầu thì chừng nào 
hết khổ có biết đâu! Cứ làm như vậy thôi. Nghĩa là gặp tai nạn rủ nhau đi cầu an, cầu hết 
hay không? Có bảo đảm hết không? Mà làm cứ làm, không biết kết quả ra sao. Còn đây 
Phật dậy rõ ràng, nghĩa là mình bỏ cái nào là kết quả ngay cái ấy, không phải chuyện 
hoang mang xa xôi gì hết. Thì như vậy để chúng ta thấy cái giá trị Phật Pháp nói đúng là 
lẽ thật chứ không phải là chuyện xa xôi. Đoạn kinh tôi trích là trong Tăng Chị Bộ Kinh. 

Quý vị nhớ thêm nữa, những pháp của Phật dậy như là pháp vô thưòng. Pháp vô 
thường đó có phải đến để mà thấy không? Phật dậy tất cả sự vật, con người đều là vô 
thường. Cái đó có phải là sự chứng nghiệm thật không? Ở thế gian này có cái gì mãi mãi 
không đổi dời? Cái gì cũng bị đổi dời thì đó là vô thường, mà vô thường là lẽ thật trước 
mắt ai cũng thấy. Rồi Phật nói các pháp do nhân duyên sinh. vậy nhân duyên sinh có thiết 
thực không? Bây giờ hỏi cái nhà tự có cái nhà hay là do nhiều yếu tố họp lại? Cái bàn tự 
có cái bàn hay do những nguyên tố khác họp lại? Thì tóm lại không có sự vật gì tự nó 
thành hình, mà phải nhiều nguyên tô họp lại mới thành. Như vậy nói nhân duyên sinh tức 


là nhiều yếu tố họp. Mà nhiều yếu tố họp cho nên mới phân tích được, mà phân tích đó là 


tinh thần khoa học. Nói tới khoa học là nói tới phân tích, mà nó là nguyên vẹn mà phân 
tích cái gì? Phật dậy tất cả sự vật, con người và sự vật đều là vô thường cả. Đó có phải là 
một chứng nghiệm thật không? Ở thế gian này có cái gì mãi mãi mà không đổi dời? Cái 
gì cũng bị đôi dời thì đó là vô thường. Mà vô thường là lẽ thật trước mắt ai cũng thấy đó. 

Phật nói các pháp là nhân duyên sinh, thì nhân duyên sinh quý vị thấy có thật 
không? Bây giờ hỏi cái nhà tự có cái nhà hay do nhiều yếu tổ hợp lại? Nhờ có nhiều nhân 
duyên nên mới phân tích đây là loại A, đây là loại B. Nhiều loại mới họp lại thành một 
vật thê. Như vậy, vật thê có hình tướng là do sự kết hợp nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố, 
như vậy đó là khoa học, là thực tế mà cho Phật là huyền bí xa xôi! Chính cái đó là tinh 
thần khoa học rõ ràng, như vậy chúng ta mới thấy Phật Pháp là thực tế. Phật Pháp là hiện 
thấy chứ không mơ màng. 

Đó là tôi dẫn các giáo lý trong bộ A Hàm hay là trong các bộ kinh Nikaya bên Pali. 
Bây giờ chúng ta đi xa hơn, đi vào trong giáo lý Đại Thừa hay là đi thắng vào trong 
Thiền Tông thì quý vị thấy nó có thiết thực bằng như vậy không? Qua Đại Thừa thì người 
ta cứ nói Đại Thừa nói cái gì trên trời trên mây. Nghĩa là cái chuyện trên trời nhưng mà 
sự thật Đại Thừa lại càng thiết thực hơn nữa. Bởi vậy cho nên trong Thiền Tông khi nào 
quý vị đi tham cứu, đi du học, đi tìm hiểu, tìm học, thì các ngài cứ bảo mình hãy nhìn lại 
các gót chân, việc đó xa hay gần? Gần một bên thôi nhưng chúng ta hay quên. Bởi vậy 
cho nên khi học Phật, nếu chúng ta không có cái nhìn thấu đáo đó thì chúng ta dễ bị lạc 
lòng. Bởi những ngôn ngữ, danh từ có vẻ hơi huyền bí khiến cho chúng ta hiểu lầm. Vì 
vậy đối với giáo lý Đại Thừa cũng như giáo lý Thiền Tông, tôi dẫn chuyện như là kinh 
Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm là Đại Thừa đó, thì quý vị thấy trong đó có chi thiết thực 
hay không? Bởi vì ngay nơi con người mình đưa ra cho mình thấy cái thiết thực cụ thể 
mà ngàn đời mình quên. Như vậy cái chuyện ngay nơi mình chứ đâu phải chuyện thành 
Phật trên trời trên mây gì. Như nói Phật tại đầu tâm đó có phải không? Có nghĩa là không 
có xa xôi, mà ở ngay nơi mình, thì cái đó có thiết thực không? Nhưng mà tại vì chỉ có 
một cái không hình, không tướng làm người ta khó hiểu. Như tôi nói cho quý vị nghe, 
hiện giờ chúng ta hàng ngày nghĩ tới ăn, mặc, ở, để làm gì? Đề nuôi dưỡng cái thân này 
cho sống còn, phải không? Nhưng có cái thiết thực hơn ăn, ở, mặc, mà mình có nhớ đến 


nó bao giờ không? Thí dụ, hiện giờ quý vị có thở không? Quý vị thiếu ăn thì mấy ngày 


mới chết? Trong khi đó thiếu thở thì bao lâu chết? Có nghĩa chỉ cần thở ra mà không thở 
vô là chết ngay. Vậy đó, mà mình không lo không nghĩ tới nó. Có khi nào chúng ta nhớ là 
mình đang thở không? Không! Bởi vì nó sẵn quá rồi cho nên chúng ta coi thường. Chúng 
ta cứ nghĩ là phải ăn cho ngon vì cái ăn có xúc cảm ở lưỡi thì mình thấy, và biết. Trong 
khi đó cái thực tế, cụ thể, sẵn sàng trong mọi giây phút thì mình đã quên. Như vậy cái thở 
đối với mạng sông là thiết yếu số một; còn cái ăn, mặc, ở là cái thứ yếu hơn, nhưng mà 
chúng ta lại nhớ cái thứ yếu, còn cái chính yếu thì chúng ta lại quên đi. 

Có người nào nói tôi tâp thở đều cho nhẹ, cho dài? Không có đâu! Mỗi ngày cứ lo 
bữa nay làm được cái gì, kiếm được món gì ăn đây. Ngày mai lại kiếm cái khác cứ như 
vậy mà cứ xoay sở trong cái ăn, mặc, ở mà không bao giờ nghĩ tới cái thở. Mà cái thở 
chính là thiết yếu số một. Cũng như vậy mà hiện giờ chúng ta cứ nghĩ, nghĩ cái này phải, 
cái kia quấy, cái này tốt, cái kia xấu. Nghĩ hoài những việc bên ngoài, còn cái chân thật 
của mình không bao giờ nghĩ. Cho nên chư Tổ phái Thiền Tông cho quý vị thấy và vị Tổ 
Sư có cái đặc biệt chỉ cho mình thấy cái thực tế, cụ thể ở trước mình như các vị Thiền Sư 
thường hay nói: "Cái đó ở trước mắt mà mình không thấy. " 

Ví dụ như cái lỗ mũi, lỗ mũi ở trước mắt mà mình có thấy nó không? Cứ lo thấy 
nhà, thấy cửa, thấy người, thấy vật mà ít khi thấy lỗ mũi, phải không? Nhưng cái trước 
mắt mà mình lại không thấy, chỉ lo thấy những cái xa. Thì cũng như vậy, cái chân thật nó 
hiện hữu ở mình mà mình không nhớ, trong khi đó chúng ta cứ lo nhớ chuyện đâu đâu. 
Cho nên câu chuyện này là câu chuyện của một Thiền Sư lúc ngài Bá Trượng còn làm 
Thị Giả của Mã Tổ. Ngài với Mã Tổ đi dạo vườn thấy bầy vịt trời bay ngang, Mã Tổ hỏi: 
"Cái gì đó?" Tổ Bá Trượng trả lời: "Dạ, bầy vịt trời." Mã Tổ hỏi: "Bay đi đâu?" Ngài Bá 
Trượng trả lời: "Bay qua mất rồi." Thế ngài nắm lỗ mũi của ông vặn một cái đau điếng la 
thất thanh. Mã Tổ bảo: "Sao không nói bay mất rồi." Ngay đó ông tỉnh ngộ. 

Như vậy câu chuyện lý thú ở chỗ nào? Như tôi đã nói "Chúng sinh khổ lại có khổ 
chúng sinh đó." Nghĩa là mình chỉ nghe những tiếng ở bên ngoài mà mình quên cái "hay 
nghe” của mình. Mình chỉ thấy những gì bay qua, bay lại, còn mất ở bên ngoài mà quên 
cái "hiện hay thấy" của mình. Cho nên Tổ Bá Trượng bị vặn mũi một cái đau điếng, ngài 
la thất thanh và ngài chỉ nói một câu nhẹ rằng "Sao không nói qua mất đi?" Thì ngay đó 


ngài thấy không mất. Như vậy quý vị mới thấy cái đặc tài của các vị Thiền Sư, chỉ một 


cái thật mà nó sẵn có ở trên mình (bởi vì lỗ mũi ở trước mặt) mà không thấy. Thí dụ cũng 
như cái đó hiện hữu ở trước mình mà mình không bao giờ nhớ. Cho nên ngài vặn lỗ mũi 
một cái thì Tổ Bá Trượng liền biết cái hiện hữu của mình đó, chứ không biết cái lỗ mũi! 
Nhưng mà mình thấy vặn lỗ mũi, tưởng ngộ lỗ mũi, chứ không phải! Ngộ cái gì mà khác 
hơn lỗ mũi, mà nó hiện hữu như lỗ mũi ở trước mặt vậy. Cho nên nói tới cái lỗ mũi, tôi 
dẫn thêm câu chuyện này cho quý vị nghe để biết trong nhà thiền nói tới cái lỗ mũi là có 
ý nghĩa gì. Thiền Sư Tiệt Chiếu đi xa về, lên đăng tòa và nói một bài kệ: 
Tương biệt nhất hà cửu 
Tương phùng chỉ cựu thời 
MI mao phân bát tự 
Tị không đại đầu thuỳ 
Tạm dịch: 
Xa nhau chẳng lâu mấy 
Gặp nhau chỉ thưở xưa 
Lông mày hình chữ bát 
Dũi xuống mũi đầu to 
Lông mày hình chữ bát (theo chữ Hán), thành ra nói bát tự chỉ cho lông mày. Lông 
mày nó hở ở giữa, chữ bát hở một khoảng, thì lông mày tượng trưng cho chữ bát. Lỗ mũi 
thì sao? Đầu lớn dũi xuống, còn cái thon trỏ lên. Như vậy cái lẽ thật nó không có xa. 
Nghĩa là ở bên cái chữ bát chân mày đó là lỗ mũi chứ không gì đâu. Thì như vậy ý ngài 
muốn nói gì? "Xa nhau chẳng lâu mấy", "Gặp nhau chỉ thưở xưa", xa nhau là thân này, 
tướng mạo này, chớ còn rồi đâu có xa! Vì trên cái chân thật đó có ai mà không trùm khắp, 
hễ trùm khắp thì có xa gì nhau. Vì vậy cho nên gặp nhau chỉ thưở xưa. Thưở xưa thì như 
thế nào? Giống như chân mày ở trên lỗ mũi vậy thôi. Nó sẵn ở đó chứ không xa xôi gì hết. 
Như vậy nơi lỗ mũi hay là nơi chữ bát thì mình biết chân mày gần kề bên lỗ mũi chứ 
không xa xôi. 
Như vậy quý vị mới thấy ý nghĩa cái lỗ mũi là chỉ cho cái chân thật, hiện hữu 
trước mắt mà mình không nhận, không thấy. Giống như cái lỗ mũi trước mắt mà mình 
không thấy vậy. Thành ra lỗ mũi là được tượng trưng cho cái chân thật đó. Đó là tôi giải 


thích về câu chuyện lỗ mũi. Bây giờ nói xa hơn là nhắc lại Lục Tô trong bài tụng vô 


tướng thì Lục Tổ nói: Phật Pháp tại thế gian Bắt ly thế gian giác Ly thế mích Bồ Đề Khắp 
tợ tầm tố giác Nói Phật Pháp ngay trên thế gian này, không thể lìa thế gian mà có sự giác 
ngộ. Lầa thế gian mà tìm giác ngộ chắng khác nào tìm lông rùa, sừng thỏ vậy! ĐI tìm 
sừng thỏ, sừng thỏ có không? Lông rùa có không? Như vậy cái giác ngộ của đạo là giác 
ngộ ngay trên thế gian, trên thực tế này mà giác ngộ chứ không phải tìm kiếm ở non cao, 
ở rừng rậm gì mới có sự giác ngộ đó. Tôi thí dụ trước cái nhà hư, sập, mình có quyền 
giác ngộ không? Thì mình nhớ cái nhà này lúc trước nó đẹp mà bị giờ cũ kỹ hư sập, thì rõ 
ràng giác ngộ được lý vô thường. Lý vô thường hiện hữu ở đâu? Ở ngay cái pháp ở trước 
mắt mình, ở thế gian đó! Như vậy tất cả cái gì thuộc về đạo lý đều là những cái thật ở thế 
gian chớ không phải xa xôi. Nhưng mà cái thật đối với người mê, họ thấy khác, người 
ngộ thì thấy khác. Người mê thì thấy theo tình cảm riêng tư của họ. Người ngộ thì thấy 
được lý thật của nó. 

Cho nên tất cả các pháp thế gian, pháp nào cũng là giác ngộ hết, từ cái nhà giác 
ngộ được lý vô thường: từ cái nhà mình cũng giác ngộ được lý nhân duyên; và cũng từ 
cái nhà mình cũng thấy rằng tất cả các pháp là hư dối. Thì những cái thấy đó, bởi vì 
chúng ta mê lầm nhiều đời cho nên cùng một sự việc mà mình thấy nó có cái cảm khích 
nhè nhẹ thôi. Còn những vị mà tâm trí được nhậy bén đó, thấy một cái là có một cái cảm 
động mạnh. Bởi cảm động mạnh cho nên người ta giác ngộ. Vì vậy mà nói rằng những vị 
tu, mà chứng được quả Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm rồi nói chuyến chót của các ngài 
ra đời mà không gặp Phật Pháp thì các ngài thấy lá rụng cũng có thê ngộ đạo. Thì tại sao 
mình thấy biết bao nhiêu lá rụng mà không ngộ đạo? Ngài thấy thì ngộ, tại cái gì? Tại khi 
đó tâm của các ngài nhẹ nhàng thanh tịnh, cho nên một cái động nhỏ cũng thành ra giác 
ngộ, cũng sáng suốt. Còn mình bi giờ thì tại vì nó đen nghịt, cho nên cọ mà nó cũng 
không sáng, không sạch nữa chứ đừng nói là đụng nhẹ. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, 
Đức Phật nói với ngài A Nan răng: Như Lai án túc hải ấn phát quang Nhữ nhược cư tâm 
trầm lao tiên khởi Như lai chỉ cần ấn cái chân xuống thì cả biển phát ra ánh sáng. Còn 
ông vừa dấy niệm lên, bụi bậm đầy trời. Thì như vậy mới thấy hai cái khác nhau ở chỗ 
nào. Một bên thì thanh tịnh cho nên hành động nào cũng sáng suốt, còn một bên thì u mê 


cho nên hành động nào cũng u mê. Thì cái u mê đó là tại vì cái huân tập nhiêu đời của 


chúng ta, chứ sự thật trên thế gian này nếu chúng ta là người sớm tỉnh thức giác thì biết 
bao nhiêu chuyện để chúng ta giác ngộ. 

Như Đức Phật ngày xưa chỉ cần thấy bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, 
người chết, về đi tu liền. Còn bây giờ mình thấy chừng bao nhiêu lần, thấy bao nhiêu 
người già, người bệnh, người chết mà có muốn tu chưa? Cái cảm khích của người tâm 
hồn nhẹ nhàng trong sáng chỉ một chút nhỏ là người ta đã thấy, còn chúng ta thì thấy 
nhan nhản ở trước mắt rồi cũng quên. Thí dụ có thân nhân 100 tuổi về đưa cũng khóc lóc, 
cũng buồn, đôi ba bữa rồi quên luôn, bởi vì mắc lo chuyện này chuyện kia. Rồi do đó cho 
nên tất cả những cái đáng cho mình giác ngộ mà mình không giác ngộ. Còn các ngài 
ngay đó đã giác ngộ liền. 

Thì như vậy quý vị thấy đâu phải kiếm chuyện trên trời, trên mây mới giác ngộ, 
mà ngay trong hiện tại, nêu chúng ta khéo thì chúng ta thức tỉnh liền. Mà như vậy cái giác 
là ở ngay trong thế gian, chớ đâu phải ở xa. Ở nơi khác đâu có những chuyện sinh, lão, 
bệnh, tử. Đâu có thấy cái lẽ vô thường, đâu có thấy cái tướng duyên hợp, mà ngay thế 
gian là cái hiện tiền chúng ta được thấy, thế mà chúng ta quên đi. Đó là cái điều sai lầm ở 
chính nơi chúng ta đó. 

Đó là chuyện tôi dẫn do ngài Lục Tổ dậy, bây giờ dẫn một Thiền Sư, tức là Thiền 
Sư Bồn Như. Ngài Bồn Như ở Phần Chiếu, đến hỏi một tôn giả tên là Pháp Chí. Ngài hỏi: 
"Thế nào là vua của các kinh?" Bởi vì trong kinh hay nói kinh này là vua của các kinh, 
như kinh Kim Cang hay kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Tôn giả Pháp Trí trả lời: 
"Ông làm tri khó cho ta 3 năm, sẽ vì ông mà nói." Một câu nói dễ ợt mà bắt làm tri khô 3 
năm! Rồi ông lãnh làm tri khố 3 năm. Sau mãn 3 năm, ông đến hỏi: "Bạch Hòa Thượng, 
con đã làm tri khố 3 năm, xin Hòa Thượng nói." Thì ông Hòa Thượng lại kêu: "Bốn 
Như." Ông "Dạ" thì ngay đó ông ngộ liền, ông biết vua của các kinh liền! Như vậy là cái 
chuyện xa hay gần? Chuyện đó gần hay xa? Chỉ cần một tiếng "Dạ" thì thấy được, đó là 
chuyện hết sức là gần mà muôn đời chúng ta quên. Bởi muôn đời quên cho nên một lần 
nhắc lại thì liền thấy. Người xưa mới nhìn qua thì chúng ta thấy như các ngài nham hiểm. 
Một câu hỏi mà không chịu trả lời, rồi bắt làm tri khó 3 năm. Nhưng mà chính ba năm đó, 


nó súc tích làm cho ông thây cái câu đó nó quan trọng cho nên ta chỉ cân kêu "Dạ” một 


cái liền biết vua của các kinh. Đó là cái đặc biệt của người xưa. Sau khi ngộ rồi ông liền 
làm một bài kệ: 

Xứ xứ phùng qui lộ 

Đầu đầu thị cố hương 

Bản lai thành hiện sự 

Hà tắt đãi tư lương 

Tạm dịch: 

Chốn chốn đường về cũ 
Nơi nơi vốn cô hương 
Xưa nay thành hiện sự 
Nào phải đợi suy lường 

Chốn chốn đường về cũ, ở chỗ nào cũng là đường về, không có chỗ nào là xa lạ. 
Nơi nơi vốn cố hương, chỗ nào không phải là cô hương? Xưa nay thành hiện sự, xưa nay 
nó là cái sự hiện tại chớ không phải là cái gì xa lạ hết. Nào phải đợi suy lường, vừa suy 
lường là hết hiện sự. 

Thì quý vị thấy ông "Dạ" là ông biết vua của các kinh. Như vậy chúng ta mới thấy 
rằng tu hành không phải là chuyện xa xôi mà ngay nơi tay, ngay nơi mắt mà khéo, là 
chúng ta thấy được cái gốc, cái căn bản đó rồi. Còn nếu chúng ta không khéo thì cứ đuôi 
theo ngoại cảnh rồi suốt đời bỏ quên. Vì vậy người xưa chỉ một câu nói ngộ đạo là như 
vậy. Mà như vậy ngộ đạo ở chỗ nào? Qua lời kệ chúng ta thấy nó cụ thê làm sao. Chốn 
chốn đường về cũ, chỗ nào không phải là đường về! Nơi nơi vốn cố hương, cố hương ở 
đầy mọi nơi chứ không phải ở riêng trên một ngọn núi hay trong một cái hang nào hết; 
mà chỗ nào cũng là cô hương, thì chỗ nào không phải Phật Pháp? Mình khéo thì ngay đó 
thấy, thì xưa nay, xưa là quá khứ, nay là hiện tại, quá khứ và hiện tại đều là những cái 
hiện hữu, mà vừa khởi suy lường thì trật lắc, không trúng. Vì vậy cho nên nào phải đợi 
suy lường. Vừa khởi suy lường là không thấy. Thiền Sư cũng đối với Phật Pháp các ngài 
luôn luôn chỉ các lẽ thật. Nhưng các lẽ thật các ngài chỉ hơi khó hiểu hơn ở bên giáo lý 
Nguyên Thủy hay là bên Tiểu Thừa. Bên Tiểu Thừa chỉ những giáo lý cụ thể bằng giáo lý 
nhân duyên, bằng lý vô thường, vô ngã. Còn ở đây chỉ cái chân thật, tàng ấn trong cái hư 


dôi mà chúng ta quen nhìn cái hư dôi, quên cái chân thật. Cho nên ngài chỉ cái chân thật 


đang tàng ấn trong cái hư dối, và nhận ra được cái đó thì cụ thể hơn ngàn lần cái kia nữa. 
Người tu cốt làm sao để tinh tiến tu, đễ đạt được cái chân thật đó. 

Đó là tôi dẫn những câu chuyện để cho quý vị thấy rằng Phật Pháp là thiết thực, 
Phật Pháp không có thời gian, Phật Pháp là đến để mà thấy chứ không phải là chuyện 
huyền hoặc. Thì như vậy ngài Bốn Như có thấy không? Nếu không thấy thì đâu có làm 
bài kệ này! Mà như vậy cái thấy đó thời gian bao lâu? Có thể nói 3 năm làm tri khố đó 
phải không? Chỉ có cái "Dạ" là thấy chứ đâu phải 3 năm làm tri khó, thì như vậy đâu có 
thời gian. Để cho quý vị cụ thể thấy từ giáo lý Tiểu Thừa tới Đại Thừa, tới Thiền Tông 
đều là thực tế chứ không phải là chuyện huyền hoặc. Nhưng bởi vì cái cụ thể đó khó, tôi 
ví dụ bây giờ các vị đạo hữu nhìn thấy cái núi ở chỗ nào, mà chỉ khó hay dễ? Núi bên kia 
hay núi bên đây, hay biển chỗ này chỗ kia, hay cây chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà hỏi không 
khí chỗ nào thì chỉ không được. Mà chỉ không được là không có không khí hay sao? Như 
vậy những cái có hình, có tướng chỉ thì người ta dễ thấy, còn cái không có hình tướng thì 
khó thấy. Khó thấy mà nó thiết yếu bằng mấy ngàn lần cái có hình tướng. Hiểu như vậy 
mới thấy rằng Thiền Tông chỉ cái không có tướng, mà nó rất là khó chỉ. Nhưng mà cái đó 
rất thiết yếu trong cuộc sống con người vô kể, vì vậy mới nói rằng Thiền Tông đã chỉ cho 
chúng ta hòn ngọc quý báu vô giá mà lâu nay chúng ta bỏ quên là vậy. 

Như vậy tôi đã chứng minh cho quý vị thấy Phật Pháp là thiết thực, hiện tại, không 
có thời gian, đến để mà thấy rồi. bây giờ kết luận lại, vì chúng ta hôm nay là ngày Tết 
Nguyên Đán, đầu năm quý vị tới thăm chúc tôi thế này thế nọ, sống lâu, khỏe mạnh, bây 
giờ cũng phải bù lại, để chúc cho quý vị một cái gì hay hay, thì bây giờ muốn chúc cái đó, 
thay vì kết luận bài này, tôi xin dẫn lời của một Thiền Sư để nhắc quý vị. Đây là Thiền 
Sư Chân Tịnh ở đời Tống, ngài nhân hôm sáng Tết, ngài cạo tóc rồi ngài hứng làm một 
bài kệ, tôi xin đọc lại vài giải thích cho quý vị nghe: 

Thể phát nhơn kinh tuyết mãn đạo 

Niên hoa tu tín bất tương nhiêu 

Đào sinh thoát tử cần vi 

Phật Mạc vị minh triêu dữ hậu triêu 
Tạm dịch: 


Cạo tóc giật mình tuyết đầy dao 


Tuổi xuân nên biết chăng tha nhau 
Vượt sanh thoát tử cần làm Phật 
Thôi chớ dần dà hẹn sáng chiều 

Sáng cạo tóc thấy tóc bạc dính đầy dao, cho nên ngài nói giật mình thấy tuyết dính 
đầy dao. Giật mình thấy tuyết đầy dao rồi tuổi xuân nên biết chẳng tha nhau. cái tuổi 
xuân 15, 16, 20 thưở xưa đó, nó có để cho mình còn mãi đâu. Nó ép ngặt, nó đuổi mình 
chạy mắt, nó dành cái tuổi xuân của mình mất rồi. Nó không tha cho mình, nó không để 
cho mình còn nguyên. Nó đã ép mình chạy mất, thành cái tuổi xuân nó đã cướp mất rồi. 
Mà mình là người gì? Mình là người muốn vượt sanh thoát tử mà cứ hẹn, thôi để mai 
khoẻ tu nhiều, hay đề ngày mốt, hẹn sáng, hẹn chiều. cái quan niệm hẹn hò đó là quan 
niệm tổ lười biếng. Cho nên phải tu ngay từ bây giờ, nhưng mà cứ hẹn lại. Vì vậy cho 
nên mình là người biết rõ cái tuổi xuân của mình đã bị Cướp mất, mà mục tiêu của mình 
là muốn vượt sanh thoát tử, làm Phật. Những mục tiêu đó mình đã đạt được chưa? Nếu 
chư a đạt được thì đừng có hẹn sáng hẹn chiều. Phải làm liền! Không có thể chần chơ 
được. DDược như vậy mới đúng là người tu, đúng với cái lý tưởng, vượt sanh thoát tử, 
cầu làm Phật . Chứ còn hẹn mai, hẹn mốt, hẹn sáng, hẹn chiều là chưa có xứng đáng. 

Bây giờ tôi xin chúc quý vị, tăng ni cũng như toàn thể Phật Tử nam nữ một mùa 
xuân mới, trong năm Bính Dần ngày nào, tháng nào, năm nào cũng là giờ ngày tháng mà 
chúng ta tu chớ đừng có hẹn lại. 

Thiền viện Chân Không, Vũng Tàu,Xuân Bính Dần, 198G. 
Thích Thanh Từ 


V21 


